1. Chương I: Định nghĩa khoa học 
1. Lời mở đầu - Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa 
học 
2. Chương II: Phương pháp nghiên cứu khoa học 
1. Vấn đề nghiên cứu khoa học 
2. Phương pháp khoa học 


Lời mở đầu - Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học 
Lời mở đầu 


Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong 
những ngành khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về 
kiến thức, về bản chất sự vật, phát triển nhận thức khoa học về thế 
giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật mới có giá trị cao. 
Thực tế cho thấy, sinh viên khi bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp và ngay 
cả những người mới ra trường làm viỆc trong các cƠ quan nghiên cứu đòi 
hỏi phải có kiến thức và có phương pháp NCKH. Vì vậy, môn học 
phương pháp NCKH học là nền tảng để trang bị cho các sinh viên tiẾp 
cận NCKH. 


Giáo trình “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học” được biên soạn với 
nhiều nội dung cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các 
bước trong NCKH, những kỹ thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp 
thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH. Hy vọng rằng giáo trình 
này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết thực cho 
sinh viên và những người bắt đầu làm công tác NCKH. 

Chúng tôi xin chân thành cám Ơn sự giúp đỠ của nhiều tác giả đã cung 
cấp sách tham khảo và gởi tài liệu thông tin qua mạng giúp chúng tôi biên 


soạn giáo trình này. 


Nhóm tác giả 


Vấn đề nghiên cứu khoa học 
Vấn đề nghiên cứu khoa học 


Bắn chất của quan sát 


Trước đây, con người dựa vào niềm tin để giải thích những gì thấy được 
xảy ra trong thế giới xung quanh mà không có kiểm chứng hay thực 
nghiệm để chứng minh tính vững chắc của những quan niệm, tư tưởng, 
học thuyết mà họ đưa ra. Ngoài ra, con người cũng không sử dụng 
phương pháp khoa học để có câu trả lời cho câu hỏi. Thí dụ ở thời đại 
của Aristotle (thế kỷ IV trước công nguyên), con người (kể cả một số 
nhà khoa học) tin rằng: các sinh vật đang sống có thể tự xuất hiện, các 
vật thể trơ (không có sự sống) có thể biến đổi thành vật thể hay sinh vật 
sống, và cho răng con trùn, bọ, ếch nhái,... xuất hiện từ bùn lầy, bụi đất 
khi ngập lũ xảy ra. 


Ngày nay, các nhà khoa học không ngừng quan sát, theo dõi sự vật, hiện 
tượng, qui luật của sự vận động, mối quan hệ, ... trong thế giới xung 
quanh và dựa vào kiến thức, kinh nghiệm hay các nghiên cứu có trước để 
khám phá, tìm ra kiến thức mới, giải thích các qui luật vận động, mối 
quan hệ giữa các sự vật một cách khoa học. Bản chất của quan sát là 
cảm giác được cảm nhận nhờ giác quan như thị giác, thính giác, xúc giác, 
khướu giác và vị giác. Các giác quan nầy giúp cho nhà nghiên cứu phát 
hiện hay tìm ra “vấn để” NCKH. Khi quan sát phải khách quan, không 
được chủ quan, vì quan sát chủ quan thường dựa trên các ý kiến cá nhân 
và niềm tin thì không thuộc lĩnh vực khoa học. 


Tóm lại, quan sát hiện tượng, sự vật là quá trình mà ý nghĩ hay suy nghĩ 
phát sinh trước cho bước đầu làm NCKH. Việc quan sát kết hợp với kiến 


thức có trước của nhà nghiên cứu là cơ sở cho việc hình thành câu hỏi và 
đặt ra giả thuyết để nghiên cứu. 


“Vấn đề” nghiên cứu khoa học 


Đặt câu hỏi 


Bản chất của quan sát thường đặt ra những câu hỏi, từ đó đặt ra “vấn 
đề” nghiên cứu cho nhà khoa học và người nghiên cứu. Câu hỏi đặt ra 
phải đơn giản, cụ thể, rõ ràng (xác định giới hạn, phạm vi nghiên cứu) và 
làm sao có thể thực hiện thí nghiệm để kiểm chứng, trả lời. Thí dụ, câu 
hỏi: “Có bao nhiêu học sinh đến trường hôm nay?”. Câu trả lời được 
thực hiện đơn giản bằng cách đếm số lượng học sinh hiện diện ở 
trường. Nhưng một câu hỏi khác đặt ra: “Tại sao bạn đến trường hôm 
nay?”. Rõ ràng cho thấy rằng, trả lời câu hỏi này thực sự hơi khó thực 
hiện, thí nghiệm khá phức tạp vì phải tiến hành điều tra học sinh. 


Cách đặt câu hỏi thường bắt đầu như sau: Làm thế nào, bao nhiêu, xảy ra 
Ở đâu, nơi nào, khi nào, ai, tại sao, cái gì, ...? Đặt câu hỏi hay đặt “vấn 
đề” nghiên cứu là cơ sở giúp nhà khoa học chọn chủ đề nghiên cứu 
(topic) thích hợp. Sau khi chọn chủ đề nghiên cứu, một công việc rất 
quan trọng trong phương pháp nghiên cứu là thu thập tài liệu tham khảo 
(tùy theo loại nghiên cứu mà có phương pháp thu thập thông tin khác 
nhau). 


Phân loại “vấn để” nghiên cứu khoa học 

Sau khi đặt câu hỏi và “vấn đề” nghiên cứu khoa học đã được xác định, 
công việc tiếp theo cần biết là “vấn đề” đó thuộc loại câu hỏi nào. Nhìn 
chung, “vấn đề” được thể hiện trong 3 loại câu hỏi nhƯ sau: 

a/ Câu hỏi thuộc loại thực nghiệm. 

b/ Câu hỏi thuộc loại quan niệm hay nhận thức. 

c/ Câu hỏi thuộc loại đánh giá. 

a/ Câu hỏi thuộc loại thực nghiệm 

Câu hỏi thuộc loại thực nghiệm là nhỮng câu hỏi có liên quan tới các sự 


kiện đã xảy ra hoặc các quá trình có mối quan hệ nhân-quả về thế giới 
của chúng ta. Để trả lời câu hỏi loại nầy, chúng ta cần phải tiến hành 


quan sát hoặc làm thí nghiệm; Hoặc hỏi các chuyên gia, hay nhờ người 
làm chuyên môn giúp đở. Câu hỏi thuộc loại nầy có trong các lãnh vực 
như sinh học, vật lý, hóa học, kinh tế, lịch sử,... Thí dụ: Cây lúa cần bao 
nhiêu phân N để phát triển tốt? Một số câu hỏi có thể không có câu trả 
lời nếu như không tiến hành thực nghiệm. Thí dụ, loài người có tiến hóa 
tỪ các động vật khác hay không? Câu hỏi này có thể được trả lời tỪ các 
NCKH nhưng phải hết sức cẩn thận, và chúng ta không có đỦ cơ sở và 
hiểu biết để trả lời câu hỏi nầy. Tất cả các kết luận phải dựa trên độ tin 
cậy của số liệu thu thập trong quan sát và thí nghiệm. Những suy nghĩ 
đơn giản, nhận thức không thể trả lời câu hỏi thuộc loại thực nghiệm 
nầy mà chỉ trả lời cho các câu hỏi thuộc về loại quan niệm. 


b/ Câu hỏi thuộc loại quan niệm hay nhận thức 


Loại câu hỏi này có thể được trả lời bằng những nhận thức một cách 
logic, hoặc chỉ là nhỮng suy nghĩ đơn giản cũng đủ để trả lời mà không 
cần tiến hành thực nghiệm hay quan sát. Thí dụ “Tại sao cây trồng cần 
ánh sáng?”. Suy nghĩ đơn giản ở đây được hiểu là có sự phân tích nhận 
thức và lý lễ hay lý do, nghĩa là sử dụng các nguyên tắc, qui luật, pháp lý 
trong xã hội và những cơ sở khoa học có trước. Cần chú ý sử dụng các 
qui luật, luật lệ trong xã hội đã được áp dụng một cách ổn định và phù 
hợp với “vấn đề” nghiên cứu. 


c/ Câu hỏi thuộc loại đánh giá 


Câu hỏi thuộc lọai đánh giá là câu hỏi thể hiện giá trị và tiêu chuẩn. Câu 
hỏi này có liên quan tới việc đánh giá các giá trị về đạo đức hoặc giá trị 
thẩm mỹ. Để trả lời các câu hỏi loại nầy, cần hiểu biết nét đặc trưng 
giữa giá trị thực chất và giá trị sử dụng. Giá trị thực chất là giá trị hiện 
hữu riêng của sự vật mà không lệ thuộc vào cách sử dụng. Giá trị sử 
dụng là sự vật chỉ có giá trị khi nó đáp ứng được nhu cầu sử dụng và nó 
bị đánh giá không còn giá trị khi nó không còn đáp ứng được nhu cầu sử 
dụng nữa. Thí dụ: “Thế nào là hạt gạo có chất lượng cao?”. 


Cách phát hiện “vấn đề” nghiên cứu khoa học 


Các “vấn đề” nghiên cứu khoa học thường được hình thành trong các tình 
huống sau: 


* Quá trình nghiên cứu, đọc và thu thập tài liệu nghiên cứu giúp cho nhà 
khoa học phát hiện hoặc nhận ra các “vấn đề” và đặt ra nhiều câu hỏi 
cần nghiên cứu (phát triển “vấn để” rộng hơn để nghiên cứu). Đôi khi 
người nghiên cứu thấy một điều gì đó chưa rõ trong những nghiên cứu 
trước và muốn chứng minh lại. Đây là tình huống quan trọng nhất để xác 
định “vấn đề” nghiên cứu. 


* Trong các hội nghị chuyên để, báo cáo khoa học, kỹ thuật, ... đôi khi có 
những bất đồng, tranh cải và tranh luận khoa học đã giúp cho các nhà 
khoa học nhận thấy được những mặt yếu, mặt hạn chế của “vấn đề” 
tranh cải và từ đó ngƯời nghiên cứu nhận định, phân tích lại và chọn lọc 
rút ra “vấn đề” cần nghiên cứu. 


* Trong mối quan hệ giỮa con người với con người, con ngƯỜi với tự 
nhiên, qua hoạt động thực tế lao động sản xuất, yêu cầu kỹ thuật, mối 
quan hỆ trong xã hội, cư xử, ... làm cho con người không ngừng tìm tòi, 
sáng tạo ra những sản phẩm tốt hơn nhằm phục vụ cho nhu cầu đời 
sống con người trong xã hội. Những hoạt động thực tế này đã đặt ra cho 
người nghiên cứu các câu hỏi hay người nghiên cứu phát hiện ra các “vấn 
đề” cần nghiên cứu. 


* “Vấn đề” nghiên cứu cũng được hình thành qua những thông tin bức 
xúc, lỜi nói phàn nàn nghe được qua các cuỘc nói chuyện từ những người 
xung quanh mà chưa giải thích, giải quyết được “vấn đề” nào đó. 


* Các “vấn đề” hay các câu hỏi nghiên cứu chợt xuất hiện trong suy nghĩ 
của các nhà khoa học, các nhà nghiên cứu qua tình cờ quan sát các hiện 
tượng của tự nhiên, các hoạt động xảy ra trong xã hội hàng ngày. 


* Tính tò mò của nhà khoa học về điều gì đó cũng đặt ra các câu hỏi hay 
“vấn đề” nghiên cứu. 


Phương pháp khoa học 
Đây là tài liệu về phương pháp khoa học 


Thế nào là “khái niệm” 


“Khái niệm” là quá trình nhận thức hay tư duy của con người bắt đầu từ 
những tri giác hay bằng những quan sát sự vật hiện thực tác động vào 
giác quan. Như vậy, “khái niệm” có thể hiểu là hình thức tư duy của con 
người về những thuộc tính, bản chất của sự vật và mối liên hệ của 
những đặc tính đó với nhau. Người NCKH hình thành các “khái niệm” để 
tìm hiểu mối quan hệ giữa các "khái niệm" với nhau, để phân biệt sự vật 
này với sự vật khác và để đo lường thuộc tính bản chất của sự vật hay 
hình thành "khái niệm" nhằm mục đích xây dựng cơ sở lý luận. 


Phán đoán 


Trong nghiên cứu, người ta thường vận dụng các khái niệm để phán đoán 
hay tiên đoán. Phán đoán là vận dụng các khái niệm để phân biệt, so sánh 
những đặc tính, bản chất của sự vật và tìm mối liên hệ giữa đặc tính 
chung và đặc tính riêng của các sự vật đó. 


Suy luận 


Có 2 cách suy luận: suy luận “suy diễn” và suy luận “qui nạp" 


Cách suy luận suy diễn 


Theo Aristotle, kiến thức đạt được nhờ sự suy luận. Muốn suy luận phải 
có tiền đề và tiền đề đó đã được chấp nhận. Vì vậy, một tiền để có mối 
quan hệ với kết luận rất rõ ràng. 


Suy luận suy diễn theo Aristotle là suy luận đi từ cái chung tới cái riêng, 
về mối quan hệ đặc biệt. Thí dụ về suy luận suy diễn của Aristotle trong 
Bảng 2.1. 


Bảng 2.1 Thí dụ về suy luận suy diễn 


Tiền đề chính: Tất cả sinh viên đi học đều đặn 
Tiền để phụ: Nam là sinh viên 
Kết luận: Nam đi học đều đặn 


Suy luận qui nạp 


Vào đầu những năm 1600s, Francis Bacon đã đưa ra một phương pháp 
tiếp cận khác về kiến thức, khác với Aristotle. Ông ta cho rằng, để đạt 
được kiến thức mới phải đi tỪ thông tin riêng để đến kết luận chung, 
phương pháp này gọi là phương pháp qui nạp. Phương pháp nầy cho 
phép chúng ta dùng những tiền đề riêng, là những kiến thức đã được 
chấp nhận, như là phƯơng tiện để đạt được kiến thức mới. Thí dụ về 
suy luận qui nạp trong Bảng 2.2. 


Bảng 2.2 Thí dụ về suy luận qui nạp 


. Nam, Bắc, Đông và Tây tham dự lớp đều đặn 
Tiền đề Nam, Bắc, Đông và Tây đạt được điểm cao 


riêng: 


Kết luận: 


Sinh viên tham dự lớp đều đặn thì đạt được điểm 
Cao 


Ngày nay, các nhà nghiên cứu đã kết hợp hai phương pháp trên hay còn 
gọi là “phương pháp khoa học” (Bảng 2.3). Phương pháp khoa học cần 
phải xác định tiền đề chính (gọi là giả thuyết) và sau đó phân tích các 
kiến thức có được (nghiên cứu riêng) một cách logic để kết luận giả 


thuyết. 


Bảng 2.3 Thí dụ về phương pháp khoa học 


* Tiền đề 
chính (giả 
thuyết): 


* Tham dự 
lớp(nguyên 
nhân còn 
nghi ngờ): 


+% 

Điểm(ảnh 
hưởng còn 
nghi ngờ): 


Sinh viên tham dự lớp đều đặn thì đạt được điểm 
CaO 


Nhóm Nam, Bắc, Đông và Tây tham dự lớp 
1: đều đặn 


Nhóm Lan, Anh, Kiều và Vân không tham dự 
2: lớp đều đặn 


Nhóm Nam, Bắc, Đông và Tây đạt được điểm 
1: 9 và 10 


Nhóm Lan, Anh, Kiều và Vân đạt được điểm 
Sâ: 5 và 6 


* Kết luận: Sinh viên tham dự lớp đều đặn thì đạt được điểm 
cao so với không tham dự lớp đều đặn (Vì vậy, 
tiền đề chính hoặc giả thiết được công nhận là 
đúng) 


Cấu trúc của phương pháp luận nghiên cứu khoa học 


Nghiên cứu khoa học phải sử dụng PPKH: bao gồm chọn phương pháp 
thích hợp (luận chứng) để chứng minh mối quan hệ giữa các luận cứ và 
giữa toàn bộ luận cứ với luận đề; cách đặt giả thuyết hay phán đoán sử 
dụng các luận cứ và phương pháp thu thập thông tin và xử lý thông tin 
(luận cứ) để xây dựng luận đề. 


Luận đề 


Luận đề trả lời câu hỏi “cần chứng minh điều øì?” trong nghiên cứu. 
Luận đề là một “phán đoán” hay một “giả thuyết” cần được chứng minh. 
Thí dụ: Lúa được bón quá nhiều phân N sẽ bị đỗ ngã. 


Luận cứ 


Để chứng minh một luận đề thì nhà khoa học cần đưa ra các bằng chứng 
hay luận cứ khoa học. Luận cứ bao gồm thu thập các thông tin, tài liệu 
tham khảo; quan sát và thực nghiệm. Luận cứ trả lời câu hỏi “Chứng 
minh bằng cái gì?”. Các nhà khoa học sử dụng luận cứ làm cơ sở để 
chứng minh một luận đề. Có hai loại luận cứ được sử dụng trong nghiên 
cứu khoa học: 


© Luận cứ lý thuyết: bao gồm các lý thuyết, luận điểm, tiền đề, định 
lý, định luật, qui luật đã được khoa học chứng minh và xác nhận là 
đúng. Luận cứ lý thuyết cũng được xem là cơ sở lý luận. 


© Luận cứ thực tiễn: dựa trên cơ sở số liệu thu thập, quan sát và làm 
thí nghiệm. 


Luận chứng 


Để chứng minh một luận đề, nhà nghiên cứu khoa học phải đưa ra 
phương pháp để xác định mối liên hệ giữa các luận cứ và giữa luận cứ 
với luận đề. Luận chứng trả lời câu hỏi “Chứng minh bằng cách nào?”. 
Trong nghiên cứu khoa học, để chứng minh một luận đề, một giả thuyết 
hay sự tiên đoán thì nhà nghiên cứu sử dụng luận chứng, chẳng hạn kết 
hợp các phép suy luận, giữa suy luận suy diễn, suy luận qui nạp và loại 
suy. Một cách sử dụng luận chứng khác, đó là phương pháp tiếp cận và 
thu thập thông tin làm luận cứ khoa học, thu thập số liệu thống kê trong 
thực nghiệm hay trong các loại nghiên cứu điều tra. 


Phương pháp khoa học 


Phương pháp khoa học (PPKH). Những ngành khoa học khác nhau cũng 
có thể có những PPKH khác nhau. Ngành khoa học tự nhiên như vật lý, 
hoá học, nông nghiệp sử dụng PPKH thực nghiệm, như tiến hành bố trí 
thí nghiệm để thu thập số liệu, để giải thích và kết luận. Còn ngành khoa 
học xã hội nhƯ nhân chủng học, kinh tế, lịch sử... sử dụng PPKH thu 
thập thông tin tỪ sự quan sát, phỏng vấn hay điều tra. Tuy nhiên, PPKH 
có những bước chung như: Quan sát sự vật hay hiện tượng, đặt vấn đề 
và lập giả thuyết, thu thập số liệu và dựa trên số liệu để rút ra kết luận 
(Bảng 2.4). Nhưng vẫn có sự khác nhau về quá trình thu thập số liệu, xử 
lý và phân tích số liệu. 


Bảng 2.4 Các bước cơ bản trong phương pháp khoa học 


Nội dung 

Quan sát sự vật, hiện tượng 

Đặt vấn đề nghiên cứu 

Đặt giả thuyết hay sự tiên đoán 

Thu thập thông tin hay số liệu thí nghiệm 


Kết luận 


